Ngưòỉ Việt tại Wichita thời 1975 -1978, 

Bai 2 - Ngày 05.03.2018 

- Năm 1976 

Sau ngày Tết Bính Thìn 1976, qua việc thông báo ai muốn di chuyển 
về thành phô thì phone về văn phòng. Sau đó sô ngưòi ngỏ ý muốn ròl 
bỏ bảo trợ khá đông ( người thì nêu lý bảo trợ bắt làm việc nhiều, 
người thì việc nông trại không phù họp, và vì tỉnh lẻ buồn quá ...) 

Ngoài sô gia đình tái định cư sau ngày 20.12.1975, trung ương uscc 
thông báo đầu năm 1976, Mỹ nhận định cư ngưòi tị nạn đang tạm cư 
tại các trại tị nạn bên Thái Lan. ( 4 trại tạm cư tại Mỹ: Camp Pendleton, 
California,- Egỉin Air Force Base, Florida, - Fort Indiantoxvn Gap, 
Pennsylvania - và Fort Chaffee, Arkansas đã đóng cửa.) 

Sô là, sau khi CSVN tiến chiếm Miền Nam ngày 30.04.1975, phía CSBV 
đưa quân qua Lào, cùng vói lực lượng Pathet Lào lật đổ chính quyền 
Hoàng Gia Lào. Cho nên một sô người bỏ chạy sang Thái Lan, ngoài sô 
ngưòi Lào, còn có sô người Hmong, dưới trướng của Tướng Vang Pao 
và một sô ngưòi Việt Nam cũng được nhận cho định cư tại Mỹ. 

Phía anh em " đôc-thân-tại-chỗ " đã viết tại email trước (khoảng trên 
20 người vợ con còn kẹt lại VN, và khoảng 10 người chưa lập gia đình- 
tât cả sô này toàn là thành phần cựu quân nhân) làm việc tại hãng 
MBPXL thì đã được cho cầm dao. Qua các cuộc ăn nhậu cuối tuần, 
anh em nhờ ngưòi viết tìm hiểu thông tin về việc muốn học Anh Ngữ 
vào buổi tối, muốn học nghề thì học ở đâu, họ dạy những ngành nghề 
gì... Một sô anh em trong nhóm còn nhờ ngưòỉ viết tiếp tay trong việc 
tìm kiếm nhà ở và đồ dùng cần thiết cho bạn bè tại các tiểu bang khác 
muốn về đây cư ngụ, việc làm thì phía hãng MBPXL hứa nhận cho 
vô làm. ( vì ban ngày phải đi làm, nên thời gian đi tìm hiểu rât hạn 
chế). Người viết đồng ý đi tìm hiểu và tiếp tay tìm kiêm nhà cửa giúp 
ngưòi mól đến là bạn bè ngưòi thân quen của nhóm " độc thân" này, kê 
cả việc ra phi trường đón rước. 

Gần đến ngày 30.4.1976, kỷ niệm một năm ngày bỏ nước ra đi, nhất là 
để dễ dàng tìm kiếm việc làm cho ngưòỉ tj nạn, ngưòi viết đến gặp 
phóng viên Barnett báo Wichita Eagle-Beacon ( đã giúp viêt bài về Têt, 


kèm phía dưới) , nhờ đến phỏng vấn trưởng phòng nhân viên hãng 
MBPXL và phổ biến trên mặt báo các nhận xát về khả năng làm việt 
của người tị nạn Việt Nam trong hãng. Ngưòi viết chia sẻ các khó khăn 
trong công tác tìm kiếm việc làm cho ngưòi tị nạn, bỏi các chủ nhân 
chưa sẵn sàng nhận ngưòi tị nạn, còn nhiều hoài nghi về khả năng làm 
việc của người tị nạn. Trong khi đó thì cơ quan trung ương không 
muốn cho ngưòi tị nạn nhận trợ cấp Welfare. Còn về phía người tị nạn 
chúng tôi, không muốn nhận trợ cấp xã hội mà chỉ muốn đi làm, họ 
chấp nhận làm over time, chấp nhận làm cả ngày Thứ Bẩy, Chủ Nhật. 
Ngưòi tị nạn chúng tôi rất thông minh, chỉ nhìn qua là bắt chước làm 
được ngay. Có nghĩa là ngưòi viết ca bài" con cá nó sống vì nước"... để 
mong được sự tiếp tay từ phía báo chí. 

Trở lại vói ý nguyện của nhóm anh em " độc thân" nói trên, người viết 
đề nghị Sơ Angela (thuộc Perpetual Heỉp/PPH Center, noi mà người 
viêt làm việc trước đây) xin mở lóp học dạy tiếng Anh sau giờ hành 
chính - Đề nghị Sơ James ( cũng tại PPH Center) dạy luyện thi GED cho 
một số người có nhu cầu. 

Ngưòi viết đến gặp ông William bên sở SRS (trợ cấp weỉfare, phụ 
trách Asian clients) đê tìm hiểu thông tin cần thiết, hướng dẫn làm sao 
có được danh sách các hãng xưởng cần ngưòi làm, và điều kiện 
...Ngưòi viết quen ông William vì mỗi khi có ngưòi trên 65 tuổi, không 
có khả năng đi làm thì nạp hồ sơ xin trợ cấp, và người viết làm công 
việc đưa rước và thông dịch. 

Ông William giói thiệu người viết với một viên chức bên sở Job 
Servcies tên Larry. Ngưòi viết hỏi thăm về các hãng xưởng cần ngưòi 
làm mà không đòi điều kiện chuyên môn, về hãng máy bay cần những 
thợ loại nào và điều kiện ra sao ...Ông Larry cho người viết tên và địa 
chỉ một sô hãng cần ngưòi lao động chân tay, còn việc làm tại các hãng 
máy thì chưa được vì cần nghề chuyên môn, nhất là phải có thẻ thường 
trú. 

Hỏi về nghề chuyên môn, thì ông cho biết sơ qua ngành nghề mà các 
hãng máy bay tuyển dụng, như xử dụng các loại máy cắt, khoan, tiện 
hoặc kém lương, thòi gian huấn luyện ngắn hơn thì làm sheet metal 
worker. Hỏi về trường dạy các loại nghề nêu trên thì ông ta cho hay có 
thể học tại trường Votech. 



Năm 1976, trong sô các hãng xưởng không đòi hỏi chuyên môn, có hãng 
MBPXL là nhận nhiều ngưòi, còn hãng Kreonite ở khu trung tâm, hãng 
giặt, hãng may phía Nam nhận sô ít. Khu phía Tây có hãng mộc, hãng 
Sanders là nhận nhiều người, còn nhiều khác hãng chỉ nhận 1 hoặc 2 
ngưòi. 

về việc tìm kiếm nhà cửa, thì thường kiếm các khu chung cư tại khu 
trung tâm cho thành phần có gia đình ít người. Đối vói ngưòi tị nạn gia 
đình đông ngưòi cần 2 phòng trở lên, nhất là từ trại tị nạn bên Thái 
Lan mói đến, ngưòi viết đưa về khu North East (Oliver & 29th - khu 
Mỹ đen , rẻ tiền và có đủ đổ dùng - và gần hãng MBPXL - Có thời gian 
khu này có trên 50 gia đình, một thời gian sau khi Ổn định, họ rời đi khu 
khác theo SỞ thích). Tuy nhiên khu này vào các ngày cúối tuần cũng tụ 
họp ăn nhậu, và cũng chia sẻ thông tin về cuộc sống, giống như khu độc 
thân. 

Các thông tin về các ngành nghề chuyên môn tại trường votech, và lóp 
Anh ngữ và GED tại trung tâm PPH Center đã chia sẻ lại thông tin đến 
anh em, đê ai muốn thăng tiến, có nghành nghề ổn định thì tùy nghi 
định đoạt. Cuối năm 1976 hãng MBPXL mở "ca hai" làm từ chiều đến 
khuya, nên sô người tham dự lóp học Anh ngữ đông hon, và đã có một 
hai ngưòi khá Anh ngữ học điều hành máy tiện tại trường votech đê 
chuẩn bị cho tưong lai. 

Xin mở ngoặc để viết vài hàng về hình ảnh về Têt Bính Thìn 1976- 
Email trước có đoạn văn về vụ bà Thị Trưởng thành phố Wichita Connie 
Peters mặc áo dài đến tham dự. Vì hầu hết số ngưòi nhận email đến 
sau năm 1978, cho nên thiếu dẫn chứng cụ thể thòi khó thuyết phục... 
Đê làm tin, kèm theo là hình ảnh... người viết nhờ phía nhà báo chụp 
tấm photo bà Thị trưởng vói cô thợ may áo dài hồi Tết Bính Thìn, 1976. 
Còn tiếp 
DV 


Bài báo phía dirói copy từ báo Wichita Eagle-Beacon (1976) 




Vielnamese Tet Holidaỵ 
Marked by !\'eu' Wii'hitans 


»1 r%m HriL>m 
Muir 


ĩm « u ềm \ mĩì%ềíĩwm ■«*! »UI/^*^T TKmur* 

1 « /w. Vwr . mề UrthOiM - m niimi m*. 

n w ị. mrttua ^ 

*■!-«» «r rnvr^ộn. •«*■ *' *•*••■»*•»» T^.i" ■1_ fV Ti'* I |* , -|"‘ * J ** ^ ” 

T * **““ £ £*.« , r .„ y. 

“ĨÍ^L. r— - u. <w*> T« s»ụ?f tUỊ .. —' **«« '*» T« «• •" • Tr 1'*<- 

hé» *•* Ị •• I «•»«*• «1«Wậ* *•» um UM m Mầầ ... „ ... . 

w' r ii.T> tmm 9 ềXầ —Wn *** ** *** •_ 2 

w£T z 7mịXmmmu «» W.W Ì» '^í.ír.r,.m wi- iSEĩr. 

im imnếm mu nm lrwfi %*+ s nitmtMẾU ruf " **“ t **■ rnum* <nm 

-M» ► — •• ‘•£1. w ...M 


MI »*. ««««** * M*U«ỊK I»f* *»Ị|||»» » 
umn «*w ÙM* »vw. 

TVmiy* «.MUi r »■«"«* •»■>«' 1 r «* 

MI • •I»«i 4I«V K 1« ► '* *» rh H(U.M • 
ỈI M4I IMHUMV wnv MUon* b. ’*» II 



Mayor Peters vvears ao daí at Tet gat/rerìrcg 

New cloths are pari of Tet traditỉon Onty red watermeton seeds vvere mỉsslng 

from ttte tradtttonaỉ feast 



